PHẶT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVÃDA 


KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 
(DHAMMACAKKAPPA VA TTANA SUTTA) 


Phỏng dịch theo bài Pháp của Đại đức Narada Maha Thera. 


Bhikkhu Naga Maha Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn 


Tác phẩm 13 trong quyển 

Toàn tập 

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 
(NÃGA MAHÃ THE RA) 


Xuất bản năm DI. 2016 - P1.2559 




2 


MỤC LỤC 

Phi Lộ.3 

Lời Nói Đầu.4 

Bài Pháp Đầu Tiên Của Đức Phật.5 






3 


Phi Lộ 

Đại đức Nãrada Mahã Thera viếng xứ Việt Nam lần này (ngày 23-5-1961) có 
mang theo nhiều kinh sách với mục đích giúp cho Phật Pháp được truyền bá sâu 
rộng trong dân gian. 

Ngài đem rất nhiều bộ kinh nhưng chỉ có bộ “Kinh Chuyển Pháp Luân” là quan 
trọng nhất. Vì chính kinh ấy là một nền tảng vững chắc của Phật giáo, nó không 
vì thời gian mà thay đổi, dầu ở quá khứ, vị lai hay hiện tại. 

Kinh này đã được Đức Phật thuyết lần đầu tiên cho năm thầy Kiều Trần Như, tại 
vườn Lộc Giả gần thành Ba-La-Nại (Benares). 

Đại đức Nãrada Mahã Thera yêu cầu bần tăng phiên dịch từ Anh văn ra Việt văn, 
mặc dầu bần tăng rất bận nhiều công việc về Phật sự. Nhưng bần tăng nhận lời 
Ngài, ráng nhìn đôi chút thì giờ làm cả ngày lẫn đêm mỗi khi rảnh việc. Xong 
dâng lên Ngài để phát hành và ấn tống cho kịp ngày rằm tháng sáu, là ngày mà 
Đức Phật đã chuyển Pháp luân cách đây 2550 năm. 

Do quả phúc thanh cao này, bần tăng mong cầu cho tất cả chúng sinh được 
mau lĩnh hội lý tứ đế và đắc đạo quả niết-bàn. 

Rất mong thay! Vạn vật thái bình! 

Bhikkhu Nãga Mahã Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn 



4 


Lời Nói Đầu 

Hạnh phúc thay lời giáo huấn của “Giáo lý cao cả” cổ Ản có ghi chép lại những 
bậc triết học uyên thâm và các vị giáo chủ đã phát biểu nhiều “kiến thức” khác 
nhau có liên quan đến đời sống và mục tiêu của họ. 

Bộ kinh Brahmajãla sutta (trường Ahàm) có nêu 62 luận thuyết của các nhà triết 
học và tư tưởng gia đồng thời với Đức Phật. Một chủ nghĩa kỳ quái trái ngược 
với tôn chỉ của các đạo giáo đương thời là “thuyết hư vô” của phái duy vật gọi là 
chủ nghĩa Cãrvãka (tên của vị sáng lập). Theo cổ duy vật luận, trong Pãli và 
Sanscrit thường gọi là “Lokãyata”, thì con người sau khi chết là hết và chỉ còn 
để lại những gì do sức lực của họ đã tạo ra. Chết là chấm dứt tất cả. Chỉ có đời 
sống hiện tại là thật tế thôi. Vậy thì ăn, uống, vui chơi đặng cho sự chết đến, đó 
là quan niệm của họ. Họ nói “đạo đức” là một điều lầm lạc. Tôn giáo là một sự 
cuồng tín hay là cái bịnh của tinh thần và là một sự ngờ vực cho mọi điều lành, 
cho sự cao cả, trong sạch và trắc ẩn; chỉ có vui thích là một điều thật sự. Học 
thuyết của họ căn cứ trên tình cảm ích kỷ mà họ quả quyết công bố một cách 
chắc chắn. Họ không cần kiểm điểm lòng tham lam ái dục và bản năng của họ, 
kể từ khi họ được sự truyền thống của bản tính tự nhiên của con người. 

Một kiến thức kỳ dị khác là: muốn được sự giải thoát thì con người chỉ có thể 
đoạt được bằng cách tu “khổ hạnh” gắt gao. Đó là giáo lý kiên nhẫn khổ hạnh 
bền chí của các nhà đạo sĩ phái cao siêu. Năm thầy Kiều Trần Như theo phụng 
sự Bồ tát Sidhatta trong khi còn đang hành khổ hạnh để giác ngộ, cũng cố chấp 
sự tin tưởng này. 

Đức Phật cũng thế, trước khi giác ngộ, Ngài cũng thực hành đủ điều khổ hạnh ép 
xác ấy. Sau sáu năm cực kỳ khổ hạnh, Ngài không thâu được kết quả lợi ích chi 
cả. Khi ấy, Ngài thay đổi chí hướng và áp dụng con đường “Trung dung”. Năm 
đệ tử yêu mến thấy thế nản chí và mất tín nhiệm đối với Ngài, rồi bỏ đi và nói 
rằng: “Thầy đạo sĩ Gotama xa lìa khổ hạnh mà trở lại cảnh xa hoa của cuộc đời 
sung sướng”. Sự từ bỏ bất ngờ của năm đệ tử làm cho Bồ tát thiếu thốn nhiều về 
phương diện vật chất. Tuy nhiên, Ngài không chán nản, sự nguyện vọng sắt đá 
của Ngài, mà trái lại Ngài cảm thấy hạnh phúc nhiều trong khi ở một mình. 

Nhờ sự an vui và bình phục sức lực lại, Ngài cố gắng đoạt cho được mục đích 
của đời Ngài là đến nơi “hoàn toàn giác ngộ”. Đúng hai tháng sau khi hành đạo 
là tháng Asadha (tháng 7 dương lịch), ngày rằm, Đức Phật thuyết pháp lần đầu 
tiên để độ năm thầy Kiều Trần Như đã dày công giúp đỡ Ngài trong khi khổ hạnh. 



5 


Bài Pháp Đầu Tiên Của Đức Phật 

Bài pháp đầu tiên của Đức Phật gọi là Dhammacakka “Pháp luân” thường gọi 
là “Vương chân lý”, “Vương chánh đáng”, “Bánh xe luân lý”. 

Theo chú thích thì chữ Dhamma có nghĩa là trí tuệ hay sự hiểu biết, chữ cakka là 
thành lập hay sáng tạo. Neu ghép hai chữ lại, Dhammacakka là “thành lập trí tuệ” 
hay “khai trí tuệ”. Dhammacakkappavattana là “trình bày sự thành lập của trí 
tuệ”. Dhamma cũng có nghĩa là chân lý và cakka là bánh xe. 
Dhammacakkappavattana cũng có thê gọi là “quay bánh xe chân lý” hay là 
“chuyển pháp luân”. 

Trong bài pháp này, Đức Phật cố giải thích về Trung đạo mà tự Ngài đã tìm ra 
và chính đó là tinh hoa giáo lý của Ngài vậy. 

Đức Phật khởi đầu bài pháp bằng cách khích lệ năm thầy Kiều Trần Như đương 
tin chắc theo sự khổ hạnh, nên tránh hai điều thái quá là “lợi dưỡng và khổ hạnh” 
vì hai pháp này không đem lại hoàn toàn sự yên tịnh và giác ngộ. Lợi dưỡng làm 
cho chậm trễ sự tiến hóa của tinh thần, còn khổ hạnh thì làm cho tinh thần bạc 
nhược, yếu đuối. Ngài phủ nhận cả hai quan niệm vì chính Ngài đã tự thực hành 
và kết cuộc vô hiệu quả, rồi Ngài chỉ dạy con đường họp lý và lợi ích, đưa đến 
nơi hoàn toàn trong sạch và sự giải thoát cao cả. 

Đức Phật thuyết bài này khi Ngài ngự nơi vườn Lộc Giả tại Isipatana gần thành 
Ba-La-Nại (Benares). Chỉ có năm thầy Trần Như có trí tuệ nhờ gần gũi Bồ tát 
trong sáu năm, được hiện diện thính pháp. Trong Kinh thuật lại rằng: Có nhiều 
nhân vật ở cảnh giới vô hình như Chư Thiên và Phạm Thiên đã đến dự thính cuộc 
thuyết Pháp và thâu nhiều kết quả trong dịp quý báu ấy. Theo người Phật tử, 
ngoài cảnh giới hiện tại, còn rất nhiều cảnh giới khác do những nhân vật có thân 
hình vi tế mà mắt trần không thể thấy được, đó là những bực phi nhân như Chư 
Thiên và Phạm Thiên cũng có đến dự thính cuộc thuyết Pháp ấy. Nhưng ý định 
của Đức Phật là thuyết cho năm thầy Kiều Trần Như lĩnh hội. 

Trước hết Ngài giải thích điểm đáng cho năm Thầy chú ý là phải tránh hai pháp 
“thái quá”. Ngài dạy rằng: “Có hai điều cực độ (antã) mà hàng xuất gia nên xa 
tránh”. Ngài nhấn mạnh hai tiếng “cực độ” và bực “xuất gia”. Ý nghĩa của chữ 
“cực độ” là thường hay quyến luyến với tình dục ngũ trần 
(kãmasukhallikãnuyoga) mà Ngài luôn luôn cho đó là thấp hèn, thô bỉ, thường 
tình, không cao thượng, không lợi ích. Ở đoạn này, không nên hiểu lầm rằng: 
Đức Phật có ý định cho tất cả hàng đệ tử của Ngài bỏ hết tất cả sự vui thú của 
cuộc đời mình để vào rừng sâu núi thẳm. Đức Phật không có quan niệm hẹp hòi 
như thế ấy. 



6 


Bất luận sự vui thích nào về ngũ trần đều là lừa dối, người có tư tưởng xa lìa tình 
dục coi hết sức là ngắn ngủi sự vui thích về ngũ trần, không khi nào đầy đủ và 
thỏa mãn, mà chỉ có kết quả bằng sự thiếu thốn và bất mãn. Nói đến hạnh phúc 
của thế gian, Đức Phật nói rằng: “Có hai nguồn hạnh phúc của người thế là sự có 
của cải và sự an hưởng do có của cải ấy. Một người tu sĩ nếu hiểu biết như thế 
thì không khi nào tìm kiếm đến hạnh phúc giả tạm ấy”. Không lấy làm lạ vì một 
số người có thể xa lánh nó. Vì tất cả cái chi đầu tiên cấu tạo ra sự vui thú đều là 
nguồn cội của sự cảnh cáo cho họ từ bỏ hết chỉ còn một mình là vui thú. 

Một con đường cực độ khác là tự hãm mình trong sự khổ hạnh 
(| attakiỉamathãnuỵoga ) mà những người ưa thích thú vui không thể nào thực hành 
theo được. Nhưng Đức Phật cho nó là đau khổ, không cao thượng và không lợi 
ích. Không giống như con đường lợi dưỡng nên không thể cho con đường này là 
thấp hèn, đê tiện, thường tình được. Như vậy 3 điều ấy đáng chú ý nhứt. Người 
tu sĩ từ bỏ sự quyến luyến trong dục tình thường hay thực hành theo cách khổ 
hạnh vì họ cho là một mục tiêu để cho họ giải thoát sự đau khổ của cuộc đời. 
Chính Đức Phật Ngài cũng từng chịu đau khổ do sự thực hành không lợi ích ấy. 
Nhưng nó chỉ làm cho sự đau khổ càng tăng trưởng thay vì diệt tắt nó. 

Đức Phật và các vị A-la-hán là bậc Ariya - Thánh nhân, còn Anãriya - phàm 
nhân là không thể chỉ định đến cho Đức Phật và các vị A-la-hán, là bậc đã xa lìa 
dứt hẳn lòng ái dục. 

Attha là hoàn toàn tốt đẹp, theo Phật giáo gọi là Niết-bàn là nơi diệt tận các sự 
thống khổ. Như vậy thì chữ “anatthasamhitã ” là không có thể cho ta được đạo 
quả Niết-bàn. 

Trước hết Đức Phật Ngài muốn làm cho rõ và dứt bỏ sự chú ý sai lầm của các 
thinh văn. Khi tinh thần họ đã dịu hiền cảm động với sự thực nghiệm của Đức 
Phật theo hai con đường thái quá ấy. Đức Phật cho biết rằng Ngài đã chứng minh 
sự sai lầm của hai điều “thái quá” và đã thực hành theo “Trung đạo” là con đường 
mà chính Ngài tự tìm ra mà Ngài thường gọi là “Majjhimã patipadã”: Trung đạo. 
Ngài ân cần khuyên nhủ hàng môn đệ nên chuyên cần hành theo con đường ấy 
vì nó sẽ đem lại nhiều điều hạnh phúc. 

Không giống như hai lối cực đoan kia, con đường trung đạo này sẽ làm cho phát 
sanh minh sát và trí tuệ, thấu rõ chân lý. Một khi minh sát tuệ đã tỏ rõ, trí tuệ đã 
tinh xảo thì sẽ thấy rõ chân tướng của vạn vật. Trung đạo không giống như cực 
đoan thứ nhứt, thuyết này làm tăng trưởng lòng ái dục, trái lại trung đạo đưa con 
người đến sự chế ngự lòng ái dục và kết quả là sự yên lặng của cõi lòng. Cao cả 
hơn nữa là tmng đạo đưa người đến đạo quả tứ thánh, thông thấu lý Tứ đế và 
thành tựu mục đích cứu cánh là Niết-bàn. 



7 


Vậy Trung đạo là thế nào? Đó là con đường Bát thánh có 8 nẻo. Chánh kiến: 
là căn bản của Phật giáo. Đức Phật mở đầu bằng chánh kiến để diệt trừ sự hoài 
nghi của hàng tỳ khưu và để hướng dẫn các thầy trên đường chân chánh. Chánh 
kiến là tự hiểu biết chân chánh để đi đến chánh tư duy là suy tưởng chân chánh 
ví dụ như suy nghĩ về sự không quyến luyến để xa lánh ngũ trần hoặc xuất gia 
(nakkhama samkappa), suy tưởng về bác ái (avyãpãdasamkappa), về sự không 
làm hại chúng sanh ịavihimsã samkappa) để xa lánh tham lam, ích kỷ, sân hận 
và hung dữ độc ác. Chi thứ hai là chánh tư duy. Chi này đem lại ba kết quả tốt 
đẹp cho phần giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chi thứ sáu là chánh 
tinh tấn, là tự mình cố gắng dứt bỏ các điều ác và siêng năng làm cho tăng trưởng 
việc lành. Muốn tự làm cho mình trong sạch thì phải cần đến nội quan là “chánh 
niệm”, là con đường thứ bảy rất quan trọng. Chánh tinh tấn liên hệ đến chánh 
niệm và chánh niệm sẽ đưa đến chánh định là tâm an trụ trong một cảnh giới, đó 
là chi thứ tám. Tâm an trụ ví như tấm gương trong sạch có thể rọi thấy mọi vật 
rõ rệt. 

Khởi đầu bài pháp Đức Phật chỉ cho thấy hai điều “thái quá”, kế đó chỉ dẫn 
con đường “trung đạo” mà Ngài đã khám phá và kết cuộc Ngài thuyết “Tứ diệu 
đế” đầy đủ chi tiết. 

Chữ sacca là danh từ Pali có nghĩa là “chân lý”. Theo Sanscrit thì gọi là satya : 
không cải được hoặc là nền tảng của một giáo lý. Tứ diệu đế đặc biệt liên hệ với 
nhân sinh. Vì vậy, giáo lý của Đức Phật “căn bản nơi loài người” không thể phù 
hợp với chủ nghĩa nào “căn bản nơi thần thánh”. Dầu Đức Phật có ra đời cùng 
không, Tứ diệu đế vẫn sẵn có, chính Ngài đã phát giác nó ra cho cõi đời lầm lạc. 
Nó không thể thay đổi vì thời gian bởi nó luôn luôn là chân lý. Đức Phật cũng 
không nhờ ai mà giác ngộ, chân lý ấy chính Ngài đã có nói: “Đây là những điều 
mà Như Lai chưa từng nghe, tự nó xuất hiện do tuệ nhãn, do sự hiểu biết, do trí 
tuệ, do minh sát và trực giác”. Phật ngôn này rất có ý nghĩa để chứng minh căn 
bản của “tân giáo lý” của Đức Thế Tôn. Vì vậy mà không thể có sự hiểu biết sai 
lầm rằng: “Phật giáo này sanh ra từ Ản giáo”; tuy nhiên Phật giáo và Ản giáo 
cũng có vài căn bản tương tợ nhau. Tứ diệu đế theo danh từ Pãli là Ariya saccãnỉ: 
chân lý thâm thâm vi diệu, chánh chân lý, vì nó đã được khám phá do bực đại 
Thánh nhân là bực đã xa lìa tham lam, ái dục. 

Diệu đế thứ nhứt nói về sự khổ, vì một khi thọ khổ rồi thì khó mà chịu đựng nổi. 
Nói một cách trừu tượng của khổ đế có nghĩa là đáng khinh bỉ, đê tiện, vì cảnh 
trần gian nằm trên sự khổ đáng nhàm chán, khinh bỉ, vì nó không có một thực tế 
nào nên gọi là rồng không. 

Vậy thì sự khổ có nghĩa là đáng khinh bỉ và rồng không. Bao nhiêu người tìm 
chân lý, chỉ có bực Thánh nhân mới thấy được sự thật của nó thôi. Đối với bực 
Thánh nhân thì đời người là đau khổ, không có chân hạnh phúc nào ở cõi trần cả, 



8 


nó chỉ gạt nhân loại trong sự sa mê lầm lạc. Còn hạnh phúc về vật chất là sự 
hưởng một vài sự dục vọng vậy thôi. Nhưng tất cả đều phải chịu sự sanh, già, 
đau, chết, không một ai có thể tránh khỏi bốn điều khổ này. Muốn mà không 
được cũng khổ, không thích những vật nào mà phải gần cũng khổ, thương yêu 
nhân vật nào mà phải xa lìa cũng khổ. Con người không bao giờ mãn nguyện sự 
vui thú về dục vọng của mình. Một khi mình muốn bớt sự tham muốn cũng do 
nơi ý mình nảy sanh ra. Có nhiều sự thất vọng làm cho con người trở nên không 
nhẫn nại được những sự đau khổ vì nghịch cảnh của hạng người si mê yếu ớt mà 
có khi bắt buộc mình phải tự tử để giải quyết một vấn đề rắc rối. Chân hạnh phúc 
chỉ tìm kiếm ở trong thân ta và nó không có ý đề cập đến những tiếng: của cải, 
quyền thế, danh vọng và thắng hơn người. Neu những của cải thường tình ấy mà 
được bằng cách cưỡng bách, không chân thật hoặc sự ham muốn sái quấy hoặc 
tâm quyến luyến thì những vật ấy trở thành một nguồn đau khổ cho chủ hữu. 
Thông thường sự vui thích về ngũ trần là điều hạnh phúc nhất của kẻ thường 
nhân. Nhưng nếu suy xét cho kỹ thì nó chỉ là hạnh phúc giả tạm, để làm vừa lòng 
con người rất mau chóng về vật chất mà thôi. Theo Đức Phật thì sự xa lìa tình 
dục ( virãgatã ) hay là thoát khỏi ngũ trần là một điều hạnh phúc cao cả. Nói tóm 
lại, có thân ngũ uấn ipancupãdãnakkhandha) này là nguồn gốc của sự kho. 

Có 3 loại ái dục ( tanhã ). Loại thứ nhất rất quan trọng vì nó luôn luôn dính líu tới 
tình dục của ngũ trần ( kãmatanhã ). Loại thứ nhì là ái trong cảnh sắc 
(.bhavatanhã ). Loại thứ ba là: ái trong cảnh vô sắc ( vibhavatanhã ). Theo chú giải 
thì hai loại sau, một là ái dục có liên quan tới tư tưởng cho là trường tồn, hai là 
ái dục có liên quan đến tư tưởng diệt tắt mất (là cho rằng con người khi chết đi 
là tiêu diệt mất). Hai loại sau này cũng thuộc trong hai pháp thằng thúc 
(,samyocana ). Những ái dục này có nhiều năng lực hơn tất cả các pháp của tinh 
thần và cũng là nguyên nhân trọng yếu để phát sanh ra những sự đau khổ cho đời 
người. Mặc dù thô sơ hay vi tế nó có thể làm cho con người quyến luyến tất cả 
sự vật ở đời và nó sẽ đưa cho con người sanh tử luân hồi vô cùng vô tận. Nhưng 
một khi đã đắc được bậc Thánh Tư-đà-hàm ( Sakadãgãmi ) thì những ái dục thô 
sơ sẽ diệt hết và khi đã đắc quả A-na-hàm (Anãgami) , thì diệt tận ái dục trong 
ngũ trần không còn dư sót, và khi đã đắc quả A-la-hán thì diệt tận cả 10 pháp 
“thằng thúc” không còn dư sót. 

Chánh kiến của diệu đế thứ nhứt đưa cho ta diệt tận ái dục. Diệu đế thứ nhì giải 
về tâm trạng của con người thường đối với ngoại cảnh. Diệu đế thứ ba giải về sự 
hoàn toàn diệt tắt các sự khổ não là Niết-bàn một mục tiêu cuối cùng của người 
Phật tử mà họ có thể giác ngộ được do sự tắt tất cả lòng tham lam ái dục trong 
kiếp này và ta có thể thấy rõ Niết-bàn khi “pháp nhãn” phát sanh lên và dứt bỏ 
hoàn toàn lòng ái dục (. sacchikãtabba ). 



9 


Diệu đế thứ nhứt là sự khổ căn bản trên thân thể con người và nhiều tình trạng 
khác của đời người. Muốn thấy rõ phải chú tâm quán xét (parinneyya) cho tỉ mỉ. 
Do sự quán tưởng này mà nó sẽ cho ta sự hiểu biết rõ rệt và thật tế vậy. Diệu đế 
thứ nhì là nguyên nhân của sự khổ là lòng ái dục ( tanhã ). Trong kinh pháp cú có 
giải: 

“Vì lòng ái dục mà sanh ra buồn rầu. 

Vì lòng ái dục mà sanh ra lo sợ. 

Ai đã diệt được lòng ái dục. 

Thì buồn rầu lo sợ sẽ không còn”. 

Đức Phật nói: Ái dục dắt dẫn sự sanh mãi (ponobhãvikã ), chữ này đáng chú ý vì 
có nhiều nhà bác học cho Đức Phật không có chỉ dạy giáo lý luân hồi. Chính diệu 
đế thứ nhì này là ám chỉ sự luân hồi trong tam thế. Diệu đế thứ ba: Neu muốn 
đắc quả cần phải tham cứu ( bhãvetabba ), cho phát sanh lên do theo Bát thánh 
đạo (. AriyaỊỊhangika magga ), là con đường duy nhứt dắt dẫn đến Niết-bàn. 

Khi đã giảng dạy Tứ diệu đế đủ cách, Đức Phật tóm luận mấy lời cần yếu như 
sau: “Này các thầy tỳ khưu, khi nào Như Lai chưa giác ngộ được chân lý cao cả 
của tứ đế có 3 luân 1 và 12 đế 2 thì Như Lai cũng không khi nào tỏ ra cho các thầy 
biết rằng Như Lai đã đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác” (. Anuttara 
Sammãsambodhi ). “Và khi nào Như Lai tự mình tỏ ngộ thấy rõ chân lý là tâm 
hoàn toàn giải thoát, Như Lai mới tuyên bố lên rằng: Kiếp này là kiếp chót của 
Như Lai không còn luân hồi lại nữa”. Sau khi dứt thời pháp, ông Kondanna - 
Kiều Trần Như là đoàn trưởng trong 5 thầy Kiều Trần Như đã ngộ đạo là đắc 
được bực thánh thứ nhứt là Tu-đà-huờn. Ông thấy rằng “tất cả các pháp nào do 
nguyên nhân mà phát sanh lên thì pháp ấy có tánh cách tự nhiên diệt tắt — Yam 
kinci samudaya dhammam sabbam tam nirodha dhammam”. 

Khi Đức Phật giảng xong bài kinh “Chuyển pháp luân”, Chư Thiên noi quả địa 
cầu reo hò hoan hô rằng: “Kinh Chuyển pháp luân cao quý này không có một ai 
dầu cho đạo sĩ, thầy tu, Chư Thiên, Ma vưong, Bà-la-môn cũng không giải được, 
chỉ có Đức Thế Tôn giảng giải noi vườn Lộc Giả gần thành Ba-La-Nại (Banares) 
mà thôi”. Liền trong khi ấy thấu đến các cõi Chư Thiên và Phạm Thiên thảy đều 
hoan hô mừng rỡ. Đồng thời hào quang sáng ngời rực rỡ phóng ra khắp quả địa 
cầu hon cả hào quang của Chư Thiên. Ánh sáng của pháp bảo ấy khi trổ sanh lên 
đời sẽ đem lại sự thái bình và hạnh phúc cho nhân loại. 


1 3 luân parivatta là: saccaiìnãna- thấy rõ chân lý, kiccannãna - phận sự phải làm thấy rõ, katannãna - 
phận sự đã làm xong (3 luân này quay như bánh xe). 

2 12 đế là: khố, tập, diệt, đạo, mỗi đế có 3 luân thành ra 12 đế. 




10 


Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhamma Cakkapavattana Sutta) 

Ta có nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự nơi vườn Lộc Giả 3 tại 
Isipatana 4 gần thành Ba-La-Nại. Nơi ấy Đức Thế Tôn gọi năm thầy Kiều Trần 
Như đến mà nói rằng: “Này các thầy tỳ khưu, có hai điều “cực độ” antã mà các 
hàng xuất gia phải xa lánh là: 1) Lợi dưỡng ( kãmasukhallikãnuyoga ) theo ngũ 
trần, cực độ này rất thấp hèn, thô bỉ, thường tình, không cao thượng, không lợi 
ích. 2) Khổ hạnh ( attakilamãthãnuỵoga ) là ép xác, cực độ này rất đau khổ, không 
thanh cao, không lợi ích. Như Lai 5 đã dứt bỏ hai cực độ thái quá này và tìm ra 
con đường trung đạo (majjhỉmã patipadã ), con đường này nó làm cho phát sanh 
pháp nhãn ( cakkhu ) và trí tuệ ( nãna ) nó đưa đến cảnh thanh tịnh 6 ( vupasamãya ) 
và được trí tuệ cao siêu là đắc tứ đế và ngũ thông ( abhỉnnãya ) giác ngộ 7 
( sambodhãya ) và Niết-bàn. 

Này các thầy tỳ khưu con đường “trung đạo” là thế nào mà Như Lai đã tìm ra và 
làm cho phát sanh pháp nhãn, trí tuệ thanh tịnh, thông thấu lý tứ đế, giác ngộ và 
Niết-bàn? Trung đạo ấy có 8 ngã là: chánh kiến (samã ditthi ), chánh tư duy 
(,sammã samkappa ), chánh ngữ (sam mã vãcã), chánh nghiệp (sammã 
kammantã ), chánh mạng (sammã ặịĩva), chánh tinh tấn (sammã vãyãma), chánh 
niệm (sammã satỉ) và chánh định (sammã samãdhí), đây là con đường mà Như 
Lai đã tìm ra vậy. 

Này các thầy tỳ khưu, khổ đế là sanh khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ, không 
thích mà phải gần cũng khổ, thương yêu mà phải xa lìa là khổ, muốn điều chi mà 
không được cũng khổ, nói tóm lại có thân ngũ uẩn này là khổ 8 . 

Này các thầy tỳ khưu, tập đế là ái dục, nguyên nhân phát sanh lên sự khổ 9 . Ái 
dục này có 3 là: ái dục trong cảnh dục, ái dục trong cảnh sắc, ái dục trong cảnh 
vô sắc hay là ưa thích cho rằng: khi chết là diệt tắt mất luôn (dukkha samudaya 


3 Mahavagga p.10 Samyattanikãya. Vol. p.420. 

4 Bây giờ gọi là Saranath chồ đó thuở trước kia đức Bồ tát đã hy sinh tánh mạng mình đế cứu một con 
hươu có thai, nên chỗ ấy cũng vẫn còn lấy tên của Bồ tát trong kiếp sanh Sãranganatha (người bảo hộ 
con hươu). 

5 Nghĩa: đã đến, đã đi là hiệu của Đức Thế Tôn tự xung với tín đồ. 

6 Đã thanh tịnh, xa lìa ái dục phiền não. 

7 Đắc được 4 đạo và 4 quả thánh. 

8 Ngũ uấn là pancũpãdãnakkhandha, theo Phật giáo tiếng gọi con người hay là “cái ta” do sự phối hợp 
của ngũ uấn là sắc (rũpa), thọ (vedanã), tưởng (sannã), hành (samkhãrã) và thức (vinnãna). Đây là ngũ 
uấn phối hợp lại thành ra con người, sắc là nơi phối hợp của sức lực (thân), danh là nơi phối hợp của tánh 
cetasika, có đến 52 loại. Nhưng thọ và tưởng chia ra làm hai phe riêng biệt, còn lại 50 tánh đều gọi là 
hành (samkhãrã). 

9 Ái dục (tanhã) nói về ái dục cảnh sắc (bhavatanhã) là ham muốn có liên quan đến thường kiến 
(sassataditthi) cũng có thế giải là ái dục trong cảnh sắc (rũparãga). Còn ái dục trong cảnh vô sắc 
(vibhavatanhã) là sự ước ao ham muốn luôn cả đoạn kiến (ucchedaditthi) cho rằng chúng sanh khi chết 
thì tiêu diệt luôn, cũng có thế giải là ái dục trong cảnh vô sắc (arũpa rãga) hai điều ái dục này cũng là hai 
pháp thằng thúc cột trói rất to lớn (samyojana). 




11 


sacca). Này các thầy tỳ khưu, diệt đế là sự diệt tắt cái khố ( dukkha nirodha ariya 
sacca). Sự hoàn toàn xa lánh, sự làm cho tiêu diệt, sự dứt bỏ, sự từ khước, sự giải 
thoát, sự không quyến luyến tới lòng tham lam ái dục nữa, đó là sự diệt khổ. 

Này các thầy tỳ khưu, đạo đế là con đường đưa đến nơi diệt khổ (dukkha nirodha 
gãminĩ patỉpadã arỉỵa saccà), con đường ấy có 8 ngã là: chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh 
định. 

1. a) “Đây là khổ đế”, này các thầy tỳ khưu, khổ đế này trước kia Như Lai 
chưa từng nghe nói lần nào, pháp nhãn phát sanh lên sự sáng suốt, trí tuệ, minh 
sát và ánh sáng cũng đồng phát sanh đến cho Như Lai. 

b) Khổ đế này ta phải làm cho thấy rõ (parinneyya ). Này các thầy tỳ khưu 
điều này trước kia Như Lai chưa từng nghe, pháp nhãn phát sanh lên, sự sáng 
suốt, trí tuệ, minh sát và ánh sáng cũng đồng phát sanh đến cho Như Lai. 

c) Khổ đế này ta đã thấu rõ rồi ( parinnatã ). Này các thầy tỳ khưu điều này 
trước kia Như Lai chưa từng nghe, pháp nhãn phát sanh lên, sự sáng suốt, trí 
tuệ, minh sát và ánh sáng cũng đồng phát sanh đến cho Như Lai. 

2. a) “Đây là tập đế” (là nguyên nhân phát sanh lên sự khổ). Này các thầy tỳ 
khưu, tập đế này trước kia Như Lai chưa từng nghe... 

b) Tập đế này ta phải diệt tận... 

c) Tập đế này ta đã diệt tận rồi, này các thầy tỳ khưu, điều này trước kia 
Như Lai chưa từng nghe, pháp nhãn phát sanh lên, sự sáng suốt, trí tuệ, minh 
sát và ánh sáng cũng đồng phát sanh đến cho Như Lai. 

3) a) “Đây là diệt đế”, này các thầy tỳ khưu, điều này trước kia Như Lai chưa 
từng nghe... 

b) Diệt đế này ta phải làm cho thấu rõ ( sacchikãtabba ). 

c) Diệt đế này ta đã làm cho thấu rõ rồi. Này các thầy tỳ khưu điều này 
trước kia Như Lai chưa từng nghe, pháp nhãn phát sanh lên, sự sáng suốt, trí 
tuệ, minh sát và ánh sáng cũng đồng phát sanh đến cho Như Lai. 

4) a) “Đạo diệu đế đưa đến nơi diệt khổ”, này các thầy tỳ khưu điều này trước 
kia Như Lai chưa từng nghe... 

b) Đạo diệu đế đưa đến nơi diệt khổ này ta phải làm sao cho thấu 
r ỗ...(bhãvetabbam). 

c) Đạo diệu đế đưa đến nơi diệt khổ này ta đã làm cho thấu rõ rồi 
( bhãvitam ). Này các thầy tỳ khưu, điều này trước kia Như Lai chưa từng nghe. 



12 


pháp nhãn phát sanh lên, sự sáng suốt, trí tuệ, minh sát và ánh sáng cũng đồng 
phát sanh đến cho Như Lai”. 

Tóm luận bài pháp Đức Thế Tôn có giảng rằng: 

“Này các thầy tỳ khưu, tứ đế có 3 luân và 12 đế này mà Như Lai khi nào chưa rõ 
thấu thì Như Lai cũng không thể công bố ra cho tất cả mọi người trong thế gian 
luôn cả Chư Thiên, Ma vưong, Phạm Thiên, đạo sĩ, tu sĩ được biết rằng: Như Lai 
đã đắc Vô Thượng Chánh đẳng Chánh giác trong lúc ấy (Anutttaram Sammã 
Sambodhim) 

Này các thầy tỳ khưu, nhưng khi nào tứ đế có 3 luân và 12 đế này Như Lai đã tỏ 
ngộ thấu rõ rồi thì lúc ấy Như Lai mới công bố ra cho tất cả mọi người trên thế 
gian luôn cả Chư Thiên, Ma vưong và Phạm Thiên, đạo sĩ, tu sĩ và nhân loại 
được biết rằng: Như Lai đã đắc Vô Thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Khi ấy thông tuệ ( nãnadassana ) phát sanh lên cho Như Lai, tâm hoàn toàn giải 
thoát 10 , đây là kiếp chót, Như Lai không còn tái sanh lại ở đâu nữa”. 

Khi Đức Thế Tôn giảng xong, các thầy tỳ khưu lấy làm thỏa thích bởi lời giảng 
giải của Ngài. Khi ấy pháp nhãn đồng thời phát sanh lên đến thầy Kiều Trần Như, 
trong sạch, không bụi nho, thấy rõ chân lý Dhamma cakkhu * 11 , vì ông thấy rằng: 
“Tất cả các pháp nào do nguyên nhân phát sanh lên, pháp ấy đều có tánh cách 
tiêu diệt — Yaựi kinci samudaya dhammaựi sabbam tam nirodha dhammam”. 

Khi Đức Thế Tôn thuyết xong, đồng thời Chư Thiên ngự trên quả địa cầu reo hò 
hoan hô rằng: “Kinh chuyển pháp luân này không có một ai dầu cho đạo sĩ, tu sĩ, 
Chư Thiên, Ma vưong, Phạm Thiên có thể giảng giải được, chỉ có Đức Thế Tôn 
thuyết noi vườn Lộc Giả tại Isipatana gần thành Ba-la-Nại (Benares) mà thôi”. 
Tiếng reo hò vui mừng này không bao lâu lan tràn đến các cõi trời Dục giói và 
Sắc giới. Đồng thời trong khi ấy 10 ngàn cõi thế giới sa-bà đều rung rinh chuyển 
động một cách kỳ lạ. Và hào quang sáng ngời rực rõ phóng ra khắp vũ trụ, che 
lấp tất cả hào quang của Chư Thiên. Đức Thế Tôn liền tuyên bố rằng: “Này các 
thầy tỳ khưu, ông Kiều Trần Như đã tỏ ngộ, ông Kiều Trần Như đã thật tỏ ngộ!” 
Vì vậy mà từ đó ông có một danh hiệu thêm là Annata Kodannanhã (A-Nhã- 
Kiều-Trần-Như). 


Vài quan niệm về sự phản chiếu của kinh chuyển pháp luân. 


10 Đây ám chỉ A-la-hán quả (Arahataphala). 

11 Có nghĩa là 3 quả Thánh bực dưới trừ A-la-hán. Nhưng đây ông Kiều Trần Như chi đắc quả Tu-đà- 
huờn mà thôi, còn mấy vị kia sau lại mới đắc quả. 




13 


1- Phật giáo là căn bản trên sự thực hành của mồi nhân vật vì nó là một hợp lý 
thật tế chớ không phải chỉ để tìm kiếm suy luận suông mà thôi. 

2- Đức Phật tránh sự dùng quyền lực và ám chỉ phương tiện quý báu chính tự 
Ngài tìm ra. 

3- Phật giáo là một con đường ( magga ). 

4- Sự hiểu biết hợp lý là nền tảng Phật giáo. 

5- Không có sự tín ngưỡng mù quáng. 

6- Thay vì sự tín ngưỡng, Phật giáo chú trọng về thực nghiệm. 

7- Theo kinh Phệ-đà ( Veda ) rất chú trọng đến sự lễ bái cúng dường, nhưng các 
điều ấy không có trong Phật giáo. 

8- Chỉ tín ngưỡng một tà thuyết, con người không thể nào giải thoát được. 

9- Không có nhờ vị thần hoặc trời nào giúp đỡ (cho giải thoát). 

10- Cũng không nhờ sự trung gian của một hạng đạo sĩ nào. 

11- Giới, định, tuệ là căn bản cốt yếu để đạt đến mục đích là Niết-bàn. 

12- Căn bản của Phật giáo là chân lý vì con người có thể kiểm điểm xem xét 
bằng sự thực hành. 

13- Tứ diệu đế đều có liên quan đến mỗi nhân vật. 

14- Chính Ngài tự khám phá ra chân lý ấy chớ không nhờ một ai chỉ dẫn, nên 
Ngài có nói: “Điều này Như Lai chưa từng nghe bao giờ”. 

15- Thật là chân lý thì không vì thời gian mà thay đổi. 

16- Diệu đế thứ nhứt là khổ đế có mật thiết đến thân thể hay bản ngã của nhân 
vật, tuy nhiên nhiều đoạn khác nhau của đời người, phải phân tách, nghiên 
cứu, dò xét, do sự quán xét ấy sẽ đưa ta đến sự hiểu biết chân chánh. 

17- Nhờ sự hiểu biết chân chánh ấy mà nó đưa ta đến sự trừ tiệt nguồn gốc của 
sự khổ. Còn diệu đế thứ nhì giải rõ trạng thái tâm địa của thường nhơn đối 
với ngoại cảnh. 

18- Nguyên nhân sự khổ có liên quan đến lực lượng ngấm ngầm ẩn trú trong tâm 
tất cả chúng ta. 

19- Chính lực lượng vô hình của tâm trí “ái dục” là nguyên nhân của tất cả sự 
khổ não. 

20- Tập đế ám chỉ ngay sự sanh trong tam thế (quá khứ, vị lai và hiện tại). 

21- Đức Phật đã chứng tỏ những kiếp của những sự tái sanh. 

22- Nghiệp báo là một hệ thống ám chỉ của Phật giáo. 

23- Thứ ba diệt đế là diệt tất cả sự khổ, dầu do nơi mình nhưng nó vượt qua các 
lý luận vì là một thánh pháp ( lokuttara ). Nó không giống như hai đế trước là 
diệu đế thứ nhứt và thứ nhì còn thuộc về “pháp thế gian, pháp phàm” ( lokiya ). 

24- Diệu đế thứ ba là do tự mình giác ngộ, tự hiểu biết bằng pháp nhãn 
(. sacchikãtabba ). 

25- Diệu đế này được giác ngộ là do nhờ sự hoàn toàn dứt bỏ, không phải dứt bỏ 
những cái bên ngoài mà trái lại phải dứt tâm ái dục quyến luyến với những 
cảnh bên ngoài. 



14 


26- Với sự hoàn toàn dứt bỏ lòng ái dục là đắc được diệu đế thứ ba. Nên chú ý 
rằng: chẳng phải chỉ do sức lực của sự hoàn toàn dứt bỏ ái dục là Niết-bàn, 
“như vậy thì Niết-bàn có trạng thái tiêu mất”. Nhưng mà Niết-bàn có thể đắc 
được là do nhờ sức lực của sự dứt bỏ ái dục, sức lực này ta có liên quan với 
trần thế. 

27- Và cũng nên hiểu rằng: Chẳng phải Niết-bàn là sản xuất ra ta ( uppãdetabba ), 
nhưng mà ta phải đắc nó ipattabba). Và ta có thể đắc được trong đời hiện tại. 
Vậy thì, dầu cho tái sanh là một yếu điểm của Phật giáo, nhưng mà mục tiêu 
của Phật giáo là Niết-bàn, không phải do nơi sự tái sanh trong kiếp vị lai mới 
đắc. 

28- Diệu đế thứ ba mà giác ngộ được do nơi sự thực nghiệm diệu đế thứ tư là 
đạo đế vậy. 

29- Bát thánh đạo có năng lực mạnh mẽ để diệt ái dục nhưng cần phải thực hành. 

30- Bát thánh đạo này hoàn toàn thuộc về tinh thần. 

31- Tám năng lực của tinh thần này gom lại để đương cự chống lại với năng lực 
ngấm ngầm của tội lỗi phiền não. 

32- Sự hoàn toàn trong sạch là giải thoát tất cả vòng sanh tử luân hồi, là tâm giải 
thoát tất cả lòng ham muốn, đến nơi vô sanh bất diệt ( amata ), đều là hạnh 
phúc cao cả của sự thắng trận vẻ vang vậy. 

33- Sự giải thoát là sự toàn mỹ hay là toàn khiết? Toàn khiết (hoàn toàn trong 
sạch) là đúng hơn. 

34- Trong mồi trường hợp này, người ta có thể hỏi: Cái chi là toàn mỹ? Cái chi 
là toàn khiết? Theo Phật giáo không có cái chi là trường tồn, chỉ là một dòng 
tư tưởng thôi. Như vậy thì nên nói rằng: Dòng của tư tưởng được trong sạch 
là do nhờ sự dứt bỏ những ái dục phiền não. 


Mùa hạ năm Tân Sửu. Phật lịch 2505 — Dương lịch 1961 


— Dứt tác phẩm 13. Kinh Chuyến pháp 




